KHOẢNG LẶNG 


TOẠI NGUYỆN 


Đôi khi tài năng nở rất muộn. 
Ấy là trường hợp Bói-Cá. Chỉ 
dùng mỏ và các loại màu cây 
cỏ, đất đá, Ngài vụt thành họa sỹ 
lừng danh. Tài năng đắc dụng, 

` tà 2Ö - ì Ngài được nhờ cậy đủ việc làm 
EA N/Z¬^. (0Ú _ đẹp khắp xóm. 
có UÀI 42 .aà`. Ngày nọ, Quạ Đen tìm tới, 
Nà. \ trình bày chuyện hệ trọng: 
Bùi Quang Khiêm - Câu xin Ngài giúp rửa sự hồ 
thẹn của tô tiên. 


Bói-Cá: Nói ta nghe sự tình! 

Quạ kê sự tích tô tiên vẽ lông với Công. Quạ vẽ Công đẹp như tiên. Đến lượt Công 
vẽ, vì nóng ruột đi ăn cỗ, Quạ giục Công đồ mực đen vào cho mau xong. Từ đó, lông 
nhà Quạ đen thui thủi, xấu xí chả giống ai. Cái cục đau khổ muôn đời nuốt không trôi. 

Thương tình, Bói-Cá nhận lời. 

Giờ đây Quạ rất kiên nhẫn và tin tưởng giao phó. Bói-Cá trồ tài tạo nên tác phẩm 
màu sắc phong phú, tỉnh tế, hài hòa. Nhiều ngày mới xong. Cả hai lại cùng kiểm tra tỉ 
mi. Phải nói bộ lông tuyệt đẹp, quyến rũ có phần trội hơn Công. 

Toại nguyện, Quạ-Đời-Mới cảm ơn và hăm hở về bầy. 

Lại nói bầy quạ. Nay bỗng xuất hiện Quạ-Đòi-Mới, nhận họ hàng, thì cho là quân 
lừa đảo. Chúng xúm lại đánh đuổi. Trải bao nhiêu trận tơi tả, kiên trì chịu đựng, mãi 
bầy mới hơi tin. Gã sốc... 

Trở lại bây, thì bị ghen ghét màu lông đẹp. Chúng tây chay. Có chỗ ăn, không rủ 
gã. Bị đói kinh niên, gã không dám ngủ. Trắng đêm dỏng tai nghe bầy xì xào để đoán 
đường kiếm sống. Gã một... 

Nạn đói hết, trớ trêu thay bọn quạ quay sang thích màu lông đẹp. Chúng thay nhau 
xin lông đề trang điểm, không thê từ chối! Nửa đêm đang ngủ lắm đứa còn lẻn đến nhố 
trộm, đau buốt óc. Gã xơ xác... 

Mãi sau, những rắc rối của bầy cũng bớt. Gã thích nghi... 

Đúng khi cuộc đời sắp trả lại ngày tháng tươi đẹp, thì... 

Dân xóm nhận ra bộ lông tuyệt mỹ, lấp lánh giữa bầy quạ đen thui. Họ đồn là chim 
thần. Nếu bắt được ngâm rượu thuốc, thì uống một chén sẽ trường sinh bất lão, cầu 
được ước thấy, khỏe đẹp như thần tiên! 

Rồi đó, cả xóm họp thành đội săn hùng hậu, có đủ loại dụng cụ. Họ lùng sục ngày 
đêm truy bắt dường như không biết mệt. Mỗi ngày vải trận chết hụt, gã kiệt sức vì 
chạy trốn. 

Cùng đường gã lết đến hang Bói-Cá, kêu khóc thảm thiết, kế lại những tháng ngày 
khổ sở cùng cực. Rồi, năn nỉ xin Ngài phục chế màu đen nguyên thủy. 

Bói-Cá đành theo. Lần này, cách Ngài làm Quạ toại nguyện giống hệt cách Công 
làm thuở xưa. 

Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


